GIÁO  PHẬN  HÀ  TĨNH 
VĂN  PHÒNG  TÒA  GIÁM  MỤC 

Văn  Hạnh,  Thạch  Trung,  Tp.  Hà  Tĩnh,  Hà  Tĩnh 
Email:  vanphongtgm@giaophanhatinh.com 
Phone:  0865  165  167 


Số  06/2019/TB-TGM 


Văn  Hạnh,  ngày  15  tháng  03  năm  2019 


THÔNG  BÁO 

V/v.  Bổ  nhiệm,  thuyên  chuyển  Linh  mục 


Kính  gửi:  Quý  Cha,  Quý  Tu  sỹ,  Chủng  sinh 

và  cộng  đoàn  Dân  Chúa  tại  Giáo  phận  Hà  Tĩnh 


Căn  cứ  các  Quyết  định  từ  số  01  đến  03/2019/BNLM  ngày  15/02/2019  và  các  Quyết  định 
từ  số  04  đến  17/2019/BNLM  ngày  14/3/2019  của  Đức  Giám  mục  Giáo  phận,  nay  Văn 
Phòng  Tòa  Giám  mục  thông  báo  việc  bổ  nhiệm,  thuyên  chuyển  linh  mục  như  sau: 

1.  Linh  mục  Giuse  Phan  Đình  Trung,  nguyên  Chánh  xứ  Thịnh  Lạc  (Hạt  Ngàn  Sâu),  nay 
làm  Quản  lý  Tòa  Giám  mục 

2.  Linh  mục  Antôn  Nguyễn  Thanh  Tịnh,  nguyên  Chánh  xứ  cồn  sẻ  (Hạt  Hòa  Ninh),  nay 
làm  Chánh  Văn  phòng  Tòa  Giám  mục  kiêm  Phó  Chưởng  ấn 

3.  Linh  mục  Giuse  Trần  Văn  Học,  nguyên  Phó  xứ  Yên  Đại  (Giáo  phận  Vinh),  nay  chuyển 
về  làm  Đặc  trách  Truyền  thông  tại  Tòa  Giám  mục  Giáo  phận  Hà  Tĩnh 

4.  Linh  mục  Phêrô  Hoàng  Anh  Ngợi,  nguyên  Chánh  Chuẩn  Giáo  xứ  Vĩnh  Luật  (Hạt  Văn 
Hạnh),  nay  làm  Chánh  xứ  Mỹ  Hòa  (Hạt  cẩm  Xuyên) 

5.  Linh  mục  Phaolô  Lê  Văn  Hùng,  nguyên  Phó  xứ  Tĩnh  Giang  (Hạt  Văn  Hạnh),  nay  làm 
Chánh  Chuẩn  Giáo  xứ  Vĩnh  Luật  (Hạt  Văn  Hạnh) 

6.  Linh  mục  Giuse  Trần  Sỹ  Chung,  thuộc  Dòng  Thánh  Tâm  Huế,  nay  làm  Chánh  Chuẩn 
Giáo  xứ  Đồng  Nại  (Hạt  Kỳ  Anh) 

7.  Linh  mục  Phêrô  Nguyễn  Văn  Thể,  thuộc  Dòng  Thánh  Tâm  Huế,  nay  làm  Chánh  Chuẩn 
Giáo  xứ  Tình  Dy  (Hạt  Nghĩa  Yên) 

8.  Linh  mục  Gabriel  M.  Phan  Tiến  Dũng,  thuộc  Dòng  Mẹ  Chúa  Cứu  Chuộc,  nay  làm 
Chánh  xứ  Gia  Phổ  (Hạt  Ngàn  Sâu) 

9.  Linh  mục  Phêrô  Phan  Văn  Tập,  nguyên  Chánh  xứ  Ngô  Xá  (Hạt  cẩm  Xuyên),  nay  làm 
Chánh  Chuẩn  Giáo  xứ  Tân  Lâm  (Hạt  Văn  Hạnh) 

10.  Linh  mục  Phêrô  Lê  Văn  Duyệt,  nguyên  Phó  xứ  Làng  Truông  (Hạt  Ngàn  Sâu),  nay  làm 
Chánh  xứ  Thịnh  Lạc  (Hạt  Ngàn  Sâu) 

11.  Linh  mục  Bonaventura  Trương  Văn  Vút,  nguyên  Chánh  Chuẩn  Giáo  xứ  Lâm  Sơn  (Hạt 
Minh  Cầm),  nay  làm  Chánh  xứ  cồn  sẻ  (Hạt  Hòa  Ninh) 


1 


12.  Linh  mục  Antôn  Đậu  Duy  Vinh,  nguyên  Phó  xứ  Hòa  Ninh  [Hạt  Hòa  Ninh],  nay  làm 
Chánh  Chuẩn  Giáo  xứ  Lâm  Sơn  [Hạt  Minh  cầm] 

13.  Linh  mục  Phaolô  Vũ  Văn  Triều,  nguyên  Chánh  xứ  Kim  Lũ  [Hạt  Minh  Cầm],  nay  được 
cử  đi  học 

14.  Linh  mục  Gioan  Baotixita  Mai  Văn  Quốc,  nguyên  Phó  xứ  Kim  Lũ  [Hạt  Minh  cầm],  nay 
làm  Chánh  xứ  Kim  Lũ  [Hạt  Minh  Cầm] 

15.  Linh  mục  Phaolô  Nguyễn  Chí  Thiện,  nguyên  Chánh  xứ  Trung  Quán  [Hạt  Nguồn  Son], 
nay  được  cử  đi  học 

16.  Linh  mục  Phêrô  Phùng  Văn  Tuấn,  nguyên  Phó  xứ  Trung  Quán  [Hạt  Nguồn  Son],  nay 
làm  Chánh  xứ  Trung  Quán  [Hạt  Nguồn  Son] 

17.  Linh  mục  Phêrô  Nguyễn  Hùng  Hải,  nguyên  Phó  xứ  Hà  Lời  [Hạt  Nguồn  Son],  nay  làm 
Chánh  Chuẩn  Giáo  xứ  Bồng  Lai  [Hạt  Nguồn  Son] 

Xin  cộng  đoàn  Dân  Chúa  hiệp  thông  cầu  nguyện  cho  Giáo  phận,  cách  riêng  cho  Quý  cha  trong 
sứ  vụ  mới  này. 

Nhờ  lời  chuyển  cầu  của  Đức  Maria,  Mẹ  Thiên  Chúa,  Bổn  mạng  của  Giáo  phận,  xin  Chúa  chúc 
lành  cho  tất  cả  chúng  ta. 


2 


